HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

6 bis Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh 
Email: hocvienconggiao@gmail.com - Tel.: 093 890 5015 - 096 725 7483 

THÔNG BÁO VÈ CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CIVEL 
KHÓA 2 - NĂM HỌC 2017-2018 

Chương trình Anh Ngữ Học Viện Công Giáo Việt Nam ( The Catholic Institute of 
Vietnam English Language) (CIVEL) được thiết kế dành cho tất cả mọi người, đặc biệt dành 
riêng cho những ai yêu thích “Anh ngữ Công Giáo”, yêu thích sư phạm nhà đạo trong việc 
giảng dạy ngoại ngữ: đề cao chất lượng giảng huấn, thụ huấn, tính hiệu quả thật và tinh thần 
phục vụ tận tâm. Hướng đến việc rèn luyện cho học viên cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: “Nghe- 
Nói-Đọc-Viết”, CIVEL đặc biệt khích lệ những ai có ý muốn theo học các ngành chuyên 
môn tại Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN), các đại chủng viện, học viện.... 

Chương trình được tổ chức thành bảy cấp lớp (số học viên từ 10 người/lóp trở lên, 
không quá 25 người/lớp): (1) CIVEL 1: Introductory Level Class 1 (CIVEL Band Score: 
5.0); (2) CIVEL 2: Introductory Level Class 2 (CIVEL Band Score: 4.0); (3) CIVEL 3: 
Intermediate Level Class 1 (CIVEL Band Score: 5.0); (4) CIVEL 4: Intermediate Level Class 2 
(CIVEL Band Score: 6.0); (5) CIVEL 5: Advanced Level Class 1 (CIVEL Band Score: 7.0); 
(6) CIVEL 6: Advanced Level Class 2 (CIVEL Band Score: 8.0); (7) CIVEL 7: Writing 
Research Papers, Theses, and Dissertations (CIVEL Band Score: 9.0). Giáo trình sử dụng: 
(1) Từ các bản văn Thánh kỉnh chúng tôi học Anh ngữ (bốn tập); và (2) Từ các bản văn thần 
học chúng tôi học Anh ngữ (bốn tập). Tất cả những sách này hiện có tại Văn phòng Học 
Viện Công Giáo Việt Nam, đồng thời cũng được giới thiệu tại Thư quán TTMV (6 bis Tôn 
Đức Thắng, p. Bến Nghé, Quận I, TP. HCM). 

1. Khai giảng: Thứ hai, ngày 15-01-2018 (bắt đầu Khóa 2). 

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08 thảng 01 năm 2018. 

3. Nơi đăng ký: Văn phòng HVCGVN (đặt tại Trung tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn), Lầu 2, 
Phòng 202A, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

4. Nơi học: HVCGVN. 

5. Không có cuộc thi xếp lớp, nhưng có bài trắc nghiệm nhỏ với vị advisor để lượng định 
khả năng. Tùy vào thực tế và lợi ích của học viên, Chương trình CIVEL sẽ thích ứng 
để thay đổi cho phù hợp. 

6. Học phí trọn khóa (theo thời gian học kỳ chính khóa của HVCGVN): 4.500.000 đồng 
(các học viên HVCGVN được miễn học phí; các học viên chuẩn bị thi vào HVCGVN 
có thể xin “trợ cấp” từ Quỹ Học Bổng của HVCGVN) (x. “Nội quy”; c/o Văn phòng 
HVCGVN, Sr Minh Trí: 012 2765 3216). 

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với Văn phòng HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ 
hai đến thứ sáu, 7g30 - llgOO; 14g-15g30, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@- 
gmail.com. 

Ngày 17 tháng 12 năm 2017 


Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng 
Tổng Thư ky HVCGVN 




